Thiết bị camera gia đình co giá dưới 1 triệu 
đông đáng mua nhât 


Ưu điểm vượt trội khi sử dụng camera gia đình Viettel Trước khi chọn mua camera 
giám sát, chắc hắn nhiều người muốn biết nên lắp loại camera gia đình nào, hay đơn 
vị nào uy tín, chất lượng có thê chuyên thư? Viettel tự hào là đơn vị được nhiều 
người tin tưởng và lựa chọn, đồng hành cùng nhiều gia đình trên khắp cả nước với 


chiêc camera giám sát mang tên Home Camera Viettel. 


HOME CAMERA 


GIẢI PHÁP CAMERA THÔNG MINH 


€ | & 


| ' 


850.000 đ/thiết bị 1. 100.000 đ/thiết bị 


(áp dụng khi mua lẻ) (áp dụng khi mua lẻ) 


VI ette L © 1800.8168 «¿na cai 


telecom 


ĐẾN TỪ 


Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng bởi nhiều ưu điểm vượt trội, có thê kê 
đến như: - An toàn 100% do dữ liệu hệ thống được xử lý trên máy chủ Viettel - Hình 
ảnh chuẩn HD và Full HD, rõ nét nhưng cực nhẹ. - Chức năng đàm thoại hai chiều 
đơn giản, tiện lợi. - Dễ dàng chia sẻ và phân quyền truy cập cho nhiều người xem 
(không giới hạn số người xem trong cùng tài khoản). - Điều khiến camera dễ dàng, 
tiện lợi trực tiếp trên ứng dụng (app) VHome. - Sử dụng chuẩn nén H265 giúp tối 


ưu hóa băng thông kết nối Internet và không gian lưu trữ. 


- Hỗ trợ khách hàng 24/7, bảo hành thiết bị 1 năm (12 tháng). - Đặt hàng rào - khu 
vực nhận cảnh báo khi phát hiện dị vật. Nên mua loại camera gia đình nào? Ưu tiên 
các dòng sản phẩm có thương hiệu, có chế độ bảo hành, bảo trì và nhiều ưu đãi hấp 
dẫn khác. Nếu như trước đây bạn phải dùng camera trôi nổi, không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, không niêm yết giá “mập mờ”, không bảo hành, sửa chữa thì giờ đây, người 
Việt đã có thể yên tâm. Có một dòng sản phẩm camera gia đình thực sự rất lớn và 
đa dạng với các tính năng bảo mật tuyệt đối. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn và cụ 
thê hơn về ưu điểm của sản phâm camera gia đình Viettel, chúng tôi cung cấp bảng 
so sánh giữa phương thức lưu trữ là lắp thẻ nhớ trên camera và camera dùng ô cứng 
truyền thống. Các dịch vụ camera tại nhà của Viettel như sau: Giới thiệu thiết bị 
camera 360 độ trong nhà Viettel 

Camera 360 độ trong nhà Viettel là một trong hai thiết bị tuyệt vời ra mắt cuối năm 
2020 trong bộ sản phẩm Camera gia đình Viettel. Tuy ra mắt thị trường chưa lâu so 
với các hãng khác nhưng camera trong nhà nổi bật là thiết bị camera 360 độ trong 
nhà của Viettel đã nhận được nhiều đánh giá và phản hồi tích cực, trở thành một 
trong những sản phẩm yêu thích của nhiều gia đình Viettel. Tính năng thiết bị camera 
360 độ trong nhà Nên mua loại camera gia đình nào? Camera 360 độ trong nhà 
Viettel là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Home 
Camera Viettel trong nhà xoay 360 độ sử dụng kết nỗi Wifi giúp dữ liệu Hình ảnh 
truyền tải ôn định và sắc nét, hệ thống hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dưới dạng điện toán đám 
mây (tên tiếng anh là Cloud Storage) — cho phép bạn đễ dàng quan sát , giám sát trực 
tiếp không gian sống của bạn, lưu trữ và xem đữ liệu thuận tiện thông qua ứng dụng 
và phần mềm di động 

Ngoài ra còn một số tính năng nỗi bật khác như: - Đàm thoại 2 chiều nhanh chóng, 
dễ dàng: Thiết bị camera được tích hợp loa ngoải và micro giúp các thành viên trong 
gia đình có thể đàm thoại trực tiếp với nhau, rất phù hợp cho những gia đình có 


người già và trẻ nhỏ. - Theo đõi chuyên động thông minh (camera quay theo 


vật/người chuyển động): Camera sẽ chủ động xoay theo chuyên động, nhắc nhở kịp 
thời trên ứng dụng VHome của người dùng. - Tầm quan sát lên đến 10m, góc nhìn 
360 độ: quan sát diện tích lớn, lên đến 10m. Do đó, nó giúp bạn quan sát và giám sát 
toàn bộ khu vực một cách dễ dàng. Ngoài ra, khi khách hàng sử dụng FTTH Viettel 
đăng ký mua thiết bị camera 360 trong nhà Viettel kèm gói lưu trữ đám mây, khách 
hàng sẽ được: Bảo hành thiết bị camera 12 tháng, và 24 tháng bảo trì thiết bị bởi đội 
ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm của Viettel /7 Bảo trì và bảo 
dưỡng xử lý mạng. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/thiet-bi-camera-ø1a-dinh-duo1- l-trieu-donø- 


dang-mua-nhaf/10636956 


